Ngưòi Việt tại Wichita thòi 1975 -1978, 

Bài 9 - Ngày 23.03.2018 

- Năm 1978 (tt.4) 

* Tháng 5 - 9 / 1978 - Phản ứng về cuộc vận động đoàn tụ 

Tháng 5. 1978, ngoài việc gửi năm mưoi ngàn Lá Thư Đoàn Tụ đến 
ngưòi Việt để xin mỗi người 1 thư gửi BỘ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ, 
ngưòi viết còn nhờ ông Dân biểu Dan Glickman chuyên thư thăm dò ý 
kiến đến các viên chức thuộc cơ quan Hành pháp và Lập pháp Hoa Kỳ. 
Việc này đã được công khai lên tiếng tại rạp hát Nomar ngày 
30.04.1978, đoạn văn đó như sau : 

"Chúng tôi cũngị kính xin ông chuyển dùm những câu hỏi nêu trên đên 
ông Chủ Tịch Uy Ban Ngoại Giao Thượng Viện, Ông Chủ Tịch Uy 
Ban Ngoại Giao Hạ Viện, và ông BỘ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ." 

Sau đây là trích đoạn các thư trả lòl và các nhận xét phê bình từ các viên 
chức và các bài báo liên quan đến vấn đề đã nêu ra trên Lá Thư Đoàn 
Tụ: " Làm sao để có đoàn tụ gia đình" ... ( ghi lại theo ngày tháng trên 
thư trả lời, và bài báo... bản chụp kèm phía cuối bài) 

* về phía các viên chức, cơ quan Hoa Kỳ: 

- BỘ Ngoại Giao Hoa Kỳ - Chieí: Correspondence Management Division- 
22.05.1978. 

" ... We in the Department shareyour deep concern about the plight of 
those refugees who have been separated from their families, and we are 
now in consultation with Congress regarding the provision ofa more 
permanent and long-range program for Indochinese refugees...." 

- Chủ Tịch ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện John Sparkman - 
2T05.1978. 

"... any action to reuniỊỳ the families is at this point in time dependent 
upon the policies oịthe Socialist Republic oỊVietnam... the prospects are 
not good for reunựication. ... I hope that as time proceeds, constructive 


steps might be taken by everyone concerned to achieve a reunion of 
family.” 

- Chủ Tịch ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Clement J. Zablocki - 
06.06.1978. 

" Your feeling on this tragic matter are certainly understaindable and I 
offer my sympathy to the divided families. ... You may be sure ofmy 
continuing attention to the many issues relating to the Indochina reỊugees, 
including the important question of faciỉitating reỊugee entry into the 
United States." 

- Cựu Tổng Thống Nixon - 06.09.1978. 

" ... I hope that the current administration xvill take positive steps to deal 
with this problem in any negotiations with the present government in 
Vietnam. This humanitarian issue is certainly one which even a 
Communist government should not be able to ignore." 

* về phía tôn giáo - Thư của Giám Mục TTK Hội Đồng GMHK - 
13.06.1978 

Người viết gửi thư đến Giám Mục Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa 
Kỳ, đê xin chỉ định một ngày đặc biệt, đê toàn thê giáo dân Hoa Kỳ 
cầu nguyện cho các gia đình ly tán được đoàn tụ . Tuy nhiên qua thư trả 
lòi của Giám Mục Tổng Thư Ký, phía Hội Đồng Giasm Mục Hoa Kỳ 
chỉ chấp thuận lòi cầu nguyện theo ý chỉ... 

" ...Arcbishop Quinn has asked me to reply toyour letter....I xvill ask our 
Lỉturgy office to prepare some general intercession along these line, 
hoxvever, with the thought that these might be made available to local 
Ordinaries''. (copy bản chụp linh phía dưói) 

* về phía báo chí Việt Nam tại Hoa Kỳ 

- Tờ Việt Nam Hải Ngoại (SD, Cali) - Tháng 7.1978 

" ... Công sản khôn ngoan đánh đòn tình cảm bằng cách nêu lên vân để 
" đoàn tụ gia đình”. ... Một vài dân biểu Mỹ cũng được kéo vào cuộc. ... 
muôn cho các gia đình đoàn tụ theo đúng "nhân đạo”,... Mỹ hãy đặt 


quan hệ ngoại giao với " chính phủ " VN đi đã..." ( kèm bản chụp link 
bài viết phía dưói) 

- Tờ Trắng Đen (LA, Cali) - Tháng 09.1978 

" Trắng Đen : Ông Nguyễn Nam Kha và một sô bằng hữu yêu cầu ông 
ĐTB lên tiêng giải tỏa những thắc mắc của đồng bào; yêu cầu cựu 
Trung tá Hồ Văn Hiệp, ông Nguyễn Hữu Quân v.v....cho biêt rõ hon vê 
các điều tai nghe mắt thấy. ... 

Lời tòa soan: Một lần nữa, Trắng Đen xác định quan điểm: vận động 
Đoàn Tụ Gia Đình là choi dao hai lưỡi... Dưới đây là tiêng chuông thứ 
ba của ông Nguyễn Nam Kha nêu ý kiên rât ôn tồn yêu cầu ông ĐTB lên 
tiêng... Trắng Đen. 

Kansas ngày 20.08.1978 - Hai tờ báo Trắng Đen 113 và 120 có để cập 
đến chương trình đoàn tụ của một vài người đã và đang phát động tại 
tiểu bang .... Ông Bích đã đôt giai đoạn để làm theo ý kiên riềng của 
ông. Hơn nữa những thư từ liên lạc với chính quyển Mỹ đăng trong bản 
tin Đoàn tụ thật sự họ chưa hứa hẹn gì cho việc đoàn tụ. ... 

Ngoài ra, nghĩ cũng cần nêu ra để đổng bào được rõ thêm...Ông là 
người khỏi xướng thành lập hội Người Việt Ở đây. Hội trưởng là ông 
Hồ Văn Hiệp (cựu Trung tá), hội phó là ông ..." 

Còn tiếp 
DV 


Kèm bản chụp các thư và bài báo trích dẫn nêu trên, coi copy kèm phía 
dưới và link: Thư TTK Hỏi Đổng Giám Mưc Hoa Kỳ. +bài báo: Viêt Nam 
Hải Ngoai - Julv 1978 






VẤN ĐỂ ĐẪT RA VOI ÔNG ĐÀO THACH BỈCH 

VỀ ĐOÀN TU GIA DĨNH 


ữnp Ngụyín Ntm Kn> vã mõi tó Băng hưu yéu cỉu Ang 0*0 ThacK Bicn lén tiíng gic to* nhũr>g 
thác mác cù* đổng bểo. yóu du cựu Trung Ta HO vin HI»P. óng Nguyến Mữu Quĩn V V cho 6 *' 
rá hon ví các aiíu tai nghé mất thíý 



ỈU( Ht. 


Oaoi 


(ir*»tư|M or ••*>• 


■âjr ít, )9?i 


IX»I TOA BOA* Mệt Uh a*. Tua, **»• •« •»»•* a«ua 4VU 
Vặ* Um Ị Ihũa T* iAt oũh 14 «*M*4 4*- *». u~t Him P h«t «h-f 
»*« ><*• <4 H|. W*Ạ*| *ãn*«l>v< I- ịl *»..* I>t* u. lâ 

»w* M 4Ỉ Mu ụ*| thl ũ 1*1 Mểi Itỉmt •*■( Un •« Ib tel <4^ 
Nõ» •!•*» u. Ma* ỈM K Uế UM| *|MH «w*4 4 m. im *o< 

lu* (*• Ã*ạ *M* I*#* *fci. n* 4*. |. iaf l*r» |Ú*| tù tw*« ặ 
hMih «ụ» nMạa K| |ú nu> CM 41 *•#« »-A *ũ 

Ut«»l *ũ u IẨT *MẢN, mit VMM •*.«>( t *»• 'lua iAl*i 

RA T NMẨ\ v»t. u.m u*| ku mi ,I lăậa « M*ề* l»aah 

i*v dTtMaa Ta r«w M*k. dã <ia (I M> u£ ũ> aHã*a «***• 

Xjm khln okk Ui ■**< UiMiAiMt .1 »•* UMttỉ 

(rt*| Oea aT k*Ut akaúí k*4 14*1 liA* «• **ah I*ct *M ly 
«» mựrn V. Um du u 4*ah uũ| 4ụ .Kl' 

IMŨ «*t u iũa« lếmtrni HU ũ.»* 4«! Naụ Khé min 

T kffá f*4 úm tím ytm tia *M*t IH* IltMtt 1*1 Xa lWa| (UM IM 

lU «4* (ật 44*1 Ua «4 aảt| cua Ti**c Ta Hẩ .<a liiip, ềmị 
H|» r ^ HÙâ Qaấa r» ẹiý «4 M*| hoang rt ap «'lktak yU 
•VUi, Kaaạra*. u* Ma clka Mi *ã lua a*ảa« ầạra 1*4 ««*. 
•1' M| *»'*4a u*l 44ag tai* T« 1*4 hrt" <àa U| IW* 
TUdHlik 



0*i» tề tết MI lua ắ/*ha An V HAí li* 4*v Nm *<L 
•*«! |W ra M* l»c mH (Mtl |*>/ỉ âf| 44» í <r**f Igl Ma 
M* r* *4' f I*á< « ụ |U* la Vaft.lir«< i*ia r* faa 
4 m* 

u 4 l«a Ommm Tm gm 4 ũ* IU aA4l. ị«| l«t (A |W •* 
alaA trttmặ Un l* v rú tU ta IU où* r* |W u »• t*| 
4a4*v *ĩ'«f <a* 4 <»v fáf aỉ. (Vf 4Ú« 'ái*4 Mịt *ă 

«Mẩk ụ** !/'•» lUyla ai* <iy ũ*. **-s *fW! I Ặat/ttL 

4* V rộ <14* y»*ạ •**«. lái pc ãã* tềnytm lũ ũcy ni l*|r 
I • • ũtla đit Vk«r*i ếầệ áng mế t«. ệr> 4Ô*4 ếmn iraỆ f*t ti 
rà Irn MÌ ***v Mã aW* f*ũ a vă. mầtat .ãá| **4*v w* 

»•*' _ 

Tầ* In «C| u* I*aa| *u 444« ếđl, tần LÀ fw 4Ma IV 4 
; 41 .»•*•( aU^.U* 4W/« T**Va 
nr'âR <ũa tl*á*f ma*. <4 Mllyd* *fw ' .^PỊA 

M*v Ug 4« M* IW Ũ* *‘lA ũ/•»».»«>« ế ãm tKềntmt 

tmA mà tếa Urmm itỉũ ÚI f*ja/. «JŨ lU*| a/a ãtềt mmt 

afaiý/A| «*(> CrriMỵlú. 

Vf<« M. ạfU'c*á*4 <4a M> v» lí <*á| lũ 4*r r* du <%/ 
•mÃ k a«w. In lũ 44« r*l WW*«M «4' Ma Uaf 
ráa< M an.t. lút I*M| ***** % 44« l*4l 'ủ im 

M*> M»v ũ -«4 MTỊ /1/4 rĩ* r*w r«/. N4*/a« ụ M 

• •* a**a* MÂ túc .ú 





xi«mr 



ItpdMntttlt* ClldiaM iui aakad th*t I r*ply to yoar 
Itlltt. w6lcb ha fotw«rda4 to tha MpirtMit, coácáralat 
tha cutraat altuatloo ot Vl*t**a«i« I*(uft<* la tha Unltođ 
•tataa. 

It ««I aoat thOM^btỉul ữ! yoo to aaad tha Sacratacy 
wrt I klnđ oota. Wa In tha Dapartaaot ahara your 4aap 
concarn aboat tha pUfht of thoãa Vlatrtaacaa táỉu^aaa ã ho 
Kava ba*n Mp*r*t*4 l(<M thalr Taalltaa, and wa *r« IMM In 
ioMtiluiioh atth Cocayraaa totardinq tha pcovtalon o( 4 
aora ptiMMHt and ioãfi«i^« aUliĩlM profrw for 
Indochlnasa (atuqaa*. In tM> affort, aã appraciata tha 
anlli)htanad aupport ot vatoyoaa aho h*va alrãady arrtvad 
ha ra. 

Miim ba aaaurad o( owr haat alabaa. 

Slacaraly. 

..^M4vA4lv 

*«»*« 4. Hauta. ChlaT 
Corr**poođ*M« H4fi««aaant DlvlBlOA 


*ta*a*a» *•*«« 


u «*M »*«*••«* 


ỉaỹtanbar 1, ịf7l 


Dcar Mr. Đi:: 

Thravth Con|T«»v*4» Clltlw» I icc«t«d 
rotir ỉaMar *f llth vlth fef»rj 

(a tha ir*ilc t'. lịht ọf ỉaath Vlatnaaa** 
r«fư|«(l ỈÃ thi uãltad St«ta» *b« k»v» 
ìaa* iipMitil ír« thelr íaalliat 

ỉ haya that tha ctrTdl doỉijl»Ịi»ụ»<i 
vin tdl patltlỲt »tar» to 4**l aỊth 
thti rrobỉáa In thy noĩatlạtlon* *rtlh 
tha irotM iKirmụt i> VIotiUB. TM» 
KceùttirÌM »1»*J• !• tartaihly oie vMch 
e»*a a Ccnr.4-.itt |avemx«xĩ thóuld R*t 
ũ *M« to 

lltklltt •!»*•». 


S utctt lr. 

(y Ĩ2ĩ-A 'Kỷ— 


Mr. Ilch Thích &»0 
ỉndockliieM »tfuf*o Cooriuator 
Catholtc Soelaỉ Tatvict. lac. 

417 *arth Tnyek* 

Mlcblla. Kaaáaa »7201 







